4 Birc Thong Diep Canh Bao Ve 
Nhirng Dieu Bidah 

[ Tieng Viet - Vietnamese - i^lrLi ] 

Abdul Al-aziz bin Abdulllah bin Baz 

Dich thuat : Abu Zaytune Usman Ibrahim 
Kiem duyet : Abu Hisaan Ibnu Ysa 



2012 - 1433 

IslamHouse 



2012 - 1433 

IslamHousec 



Muc luc 



Chu De Trang 

Thong diep thu nhit 

Giao luat ve Mawlid cho Nabi va nhung 

ai khac 4 

Thong diep thir hai 

Giao luat ve viec to chiic le ky niem dem 

Isra va Mi'ra-j 20 

Thong diep thn ba 

Giao luat ve viec to chiic le don mung dem 

giura thang Sha'ban 29 

Thong ctiep thn tn 

Luu y ve loi di huan bia dat va su phan hoi 

cho dieu bia dat do 48 



3 



Thong diep thu nhat 

Giao Luat Ve Viec To Giuc Mawlid - Le 
Mung Sinh Nhat Cho Nabi Muhammad H Va 
Cho Nhung Ai Khac 

Moi loi ca nggi va tan duong kinh dang len 
Allah, cau xin bang an va phuc lanh cho vi Thien su 
cua Allah, cho dong doi cua Nguoi va cho cac vi 
Sahabah cua Nguoi cung voi nhung ai di theo su dan 
dat cua Ngudi... 

Qua that da co nhieu cau hoi lap di lap lai xoay 
quanh van de to chuc le sinh nhat cho Nabi Muhammad 

ft cung voi nhung nghi thuc hoat dong duoc dien ra 
trong suot qua trinh mung le do. 

Va cau tra loi: Khong duoc phep to chuc le an 
mung sinh nhat (Mawlid) cho Thien su Muhammad ft 
hay cho bat ky mot ai khac, boi le, do la viec lam Bidah 
(doi moi, tu sang lap, cai bien) trong ton giao. Qua that, 

Thien su Muhammad ft khong lam viec lam do, cac vi 



4 



Khalif chmh true Abu Bakr, Umar, Uthman, va Ali 

cung tat ca cac vi Sahabah khac s^> (Cau xin Allah hai 
long ve ho) cung chang ai rung lam, nhung vi Ta-biun 
chfnh true thoi sau Sahabah cua nhung the ky dau an 
phuc cung khong tung biet den viec lam do, trong khi, 
cac vi Sahabah va ac vi Ta-biun la nhung nguoi hieu 

biet hon ai het ve Sunnah (duong loi cua Nabi &H), ho 
cung la nhung nguoi danh tron tinh yeu thuong doi voi 

Thien su Hi hon ai het, va ho la nhung nguoi luon di 
theo dung giao luat hon nhung ai sau ho. 

Qua that, Nabi Muhammad Hi da co loi di huan 
nhu sau: 

"Ai doi mot, tu sang lap ra mot dieu gi do khong nam 
trong sir mang cua ta thi dieu do khong duffc chap 
nhdn" (Albukhari). 

£ ? ? 

jj^s^l CjljJ^-J jL^=ljlj AjJ-V^U\j Lfelc- ijJaCj l^J ijSvJLaJ 

"Cac nguoi phdi giuldy duong loi cua ta va dudng loi 
cua ede vi Khalif duac hu&ng dan chinh true sau ta, 
cac nguoi hay nam chat no, hay dung rang ham cua 

5 



minh can chat lay no, va cdc nguoi hay coi chimg 
nhirng dieu doi moi boi qua that tat cd moi sw doi moi 
deu la Bidah vd moi dim Bidah deu lech lac" (Abu 
Dawood va Ahamd). 

Nhu vay, hai loi di huan vua neu tren da canh 
bao gat gao ve viec doi moi, sang lap mot dieu gi do 
trong ton giao. 

Allah, Dang Toi Cao co phan trong kinh Qur'an 
cua Ngai nhu sau: 

3jj^«) |i Ij^XjIs 4JLC- ^ 1 L*j oj-X3x3 (Jj^u^JI ^l^=Loli lij j| 

(7:^1 

CVa nhirng gi ma vi Thien su mang den cho cac nguoi 
thi cac nguoi hay nhan lay no, con nhirng gi y ngan 
cam cac nguoi thi cac nguoi hay thoi^ (Chuong 59 - 
AlHashr, cau 7). 

ff c ^ $ ' 

(63 'jy*) ^IfTV ^>\j 



9 



iDo do, nhirng ai lam trai menh lenh cua y (Thien su 
Muhammad) thi ho se gap phai tai uong va se gap phai 
mot su trung phat dau don^ (Chuong 24 - An-Nur, cau 
63). 



6 



(21 ^ 'MjZ'yj y>$\ j%jf$ 

^Qua that, nai Thien sii cua Allah co dugc mot tarn 
guong tot dep cho cac nguoi noi theo, <36i voi nhung ai 
hy vong dieu tot dep noi Allah va o Ngay Sau va nhung 
ai luon tuong nho den Allah that nhieu^ (Chuong 33 - 
Al-'Ahzab,cau21). 

(I00:«jys!l 

CVa nhung nguoi tien phong trong so nhung nguoi 
Muhajirun (nhung nguoi di cu tu Makkah den 
Madinah) va nhung nguoi Al-Ansar (cu dan Madinah) 
cung voi nhung ai theo duong loi tot dep cua ho thi se 
duoc Allah hai long va tat ca ho se hai long ve Ngai, va 
Ngai se ban thuong cho ho cac ngoi vucm noi Thien 
Dang ben dudi co cac dong song chay, ho se o trong do 
doi doi. Day la mot su thanh dat vi dai|* (Chuong 9 - 
At-Tawbah, cau 100). 



7 



(3 :Sa5U.I Sjj^) ^lyj pLL^l jU=J 

^Ngay horn nay TA (Allah) da hoan chinh cho cac 
nguoi ton giao cua cac nguoi; ta cung da hoan tat an 
hue cua TA cho cac nguoi va TA da hai long lay Islam 
lam ton giao cho cac nguoi ^ (Chuong 5 - Al-Ma'idah, 
cau 3). 

Va con rat nhieu cau kinh khac trong Qur'an voi 
noi dung va y nghia tuong tu. 

Va viec cai bien, doi mod boi cac le an mung 
sinh nhat da noi len ham y rang: Allah, Dang Toi Cao 
da chua hoan chinh ton giao cho cong dong tin do cua 

Muhammad $H, Thien sii Muhammad ® da khong 
hoan tat nhiem vu truyen ba ton giao cho cong dong tin 
do nen nhung tin do sau nay moi phai doi moi, moi 
phai cai bien them trong giao luat cac giao dieu moi me 
de cho hoan hao hon va duoc den gan Allah hon. Day 
qua la mot dieu nguy hiem vo cung, boi vi ho da dam 
ngang nhien lam trai lenh Allah va Thien sii cua Ngai 
khi Allah da phan rang Ngai da hoan chinh ton giao cho 
bay toi cua Ngai va da hoan tat moi an hue cho ho. 

Con Nabi Muhammad ® thuc su da truyen dat 
lai toan bo thong diep cua Allah mot each ro rang cho 
cong dong tin do cua Nguoi. Nguoi khong he bo sot bat 

8 



cu dieu gi, Nguoi da trinh bay ro rang con duong nao 
den gan Thien Dang va tranh xa khoi Hoa nguc cho cac 
tin do cua Nguoi. Dieu nay dirge khang dinh boi 161 di 

huan cua Nabi Muhammad ft sau day: 

".Bfl/ &y wzof vi 7Vfl6i /mo tfiiwc A//a/z cuphai den cung 
deu cd bon phan hwdng dan tron ven cong dong cua 
minh moi dieu tot lanh ma y biet dwac cung nhw cdnh 
bdo ho toon bo nhitng dieu xdu ma y biet duffc" 
(Muslim). 

Va nhu duoc biet, Nabi cua chung ta, 

Muhammad ft la mot vi Nabi tot nhat trong cac vi 
Nabi cua Allah va la vi cuoi cung trong so ho. Nguoi 

ft da hoan thanh tot nhat viec truyen ba va khuyen day 
cho cac tin do. Do do, neu viec to chuc le mung sinh 
nhat la mot giao dieu trong dao duoc Allah hai long thi 

chac chan Nguoi ft da noi ro cho cong dong tin do cua 
Nguoi biet, hoac ban than Nguoi da thuc hien no trong 
cuoc doi cua Nguoi, hoac cac vi Sahabah da lam, 
nhung thuc chat tat ca nhung dieu do deu khong co. 
Dieu nay cho thay rang viec to chuc le mung sinh nhat 
khong phai la giao dieu cua Islam, ma do la viec lam 

thuoc nhung dieu doi moi va cai bien ma Thien su ft 

9 



da canh bao cho cac tin do cua Nguoi nhu da dirge noi 
trong hai Hadith a phan tren. 

Va co rat nhieu Hadith khac mang cung y nghia 
noi dung voi hai Hadith duoc noi tren, tieu bieu nhu loi 

di huan cua Nabi Muhammad Hi trong bai thuyet giang 
ngay thu sau, Nguoi noi: 

<S^& iS^^ ji^-j { ~ri-^ [ O 1 ^ ^ * 

"Qua that, loi noi tot dep nhdt la kinh sdeh cua Allah 
(Qur'an), su- hu&ng dan tot dep nhdt la su- hu&ng dan 
cua Muhammad, dim xdu va toi te nhdt la su- doi mot, 
cdi bien trong ton gido, va tat cd mpi dieu doi mot va 
cdi bien deu la cac viec lam lam lac" (Muslim). 

Va con rat nhieu cau kinh Qur'an va Hadith 
khac noi ve van de nay. 

Qua that, cac vi hoc gia loi lac va di dung 
duong loi cua ton giao da kich liet phan bac ve viec to 
chuc le mung sinh nhat cung nhu canh bao mat sai trai 
va lech lac cua viec lam do dua tren co so dan chung 
duoc noi tren cung voi cac bang chung khac. 

Tuy nhien, mot so hoc gia khac thuoc nhung 
thoi ky sau nay da cho phep viec to chuc le mung sinh 
nhat neu nhu trong le mung sinh nhat do khong co bat 
ky dieu gi sai trai voi cac giao dieu nhu than tuong 

10 



Thien su cua Allah bP qua miic den sung bai, tu tap 
khien dan ong dan ba lan tap vao nhau, dung nhung 
dung cu miia hat vui chai, cung voi nhung gi ma giao 
luat Islam nghiem cam vi ho cho rang viec le mung 
sinh nhat la viec lam Bidah (doi moi, cai bien) mang 
tmh tot dep. 

Theo nguyen tac giao luat trong Islam, mot khi 
co su tranh luan va bat dong thi chung ta phai nen tro 
ve voi Kinh sach cua Allah (Qur'an) va Sunnah (duong 

loi) cua Nabi Muhammad HI, nhu Allah, Dang Toi Cao 
da phan: 



E 



(59:*LjJt 

^Hoi nhung nguoi co due tin! Hay tuan lenh Allah va 
tuan lenh Thien su cung nhu hay tuan lenh vi lanh dao 
trong so cac nguoi. Nhung neu cac nguoi co bat dong 
va tranh cai voi nhau ve mot van de nao do thi cac 
nguoi hay dem van de do tro ve voi Allah (Qur'an) va 

Thien su (Sunnah cua Nabi Muhammad iH) neu cac 



li 



nguoi thuc su co due tin nai Allah va Dai Sau. Do la 
each giai trinh tot nhat^ (Chuong 4 - An-Nisa, cau 59). 




(10 

CVa bat ky dieu gi cac nguoi khong thong nhat y kien 
nhau thi hay trinh len Allah quyet dinh^ (Chuong 42 - 
Ash-Shura, cau 10). 

Va qua that, chung ta da dua van de nay - viec 
to chiic le mung sinh nhat - ve voi Qur'an cua Allah thi 
chung ta se thay rang Allah ra lenh cho chung ta phai di 

theo dung nhung gi ma Thien su Muhammad mang 

den. Qua that, Nguoi HI da canh bao chung ta ve 
nhung dieu cam, cho chung ta biet rang Allah da hoan 
chinh ton giao cho chung ta, va viec to chuc le mung 

sinh nhat thuc su khong co trong su mang ma Nguoi ^ 
mang den, do do, no khong phai la viec lam cua ton 
giao ma Allah da hoan chinh cho chung ta cung nhu 
khong phai nam trong menh lenh bao chung ta noi theo 

Thien su cua Ngai ®. Va qua that, khi chiing ta dua 

van de nay ve voi Sunnah cua Thien su Muhammad 
thi chiing ta se thay rang Nguoi khong he lam viec lam 
nay, cung khong ra lenh bao bat ky ai lam, roi nhung vi 

Sahabah ^ cua Nguoi cung chang ai lam, cho nen, 
chung ta da hieu ra rang viec lam do khong phai la viec 

12 



nen lam trong ton giao, ma trai lai, do la mot viec lam 
Bidah (doi moi, cai bien), mot viec lam giong nhu viec 
lam cua nguoi dan Kinh sach: Do thai va Thien chua ve 
cac ngay dai le cua ho. 

Voi nhung le tren, chac chan nhung ai thuc su 
muon tim hieu va nhin nhan chan ly se y thuc duoc r5 
rang rang viec to chiic le mung sinh nhat dich thuc 
khong phai la viec lam trong ton giao Islam, ma do la 
viec lam Bidah, viec lam ma Allah va Thien su cua 

Ngai HI da ra lenh phai tu bo va bi canh bao la mot 
viec lam lech lac. 

Va nguoi biet suy nghi khong nen danh gia su 
viec theo hanh dong cua nhieu nguoi, boi le chan ly 
khong phai o cho la co nhieu nguoi hanh dong ma chan 
ly phai duoc dua tren co so giao ly cua Islam, nhu 
Allah da phan bao ve nhung nguoi Do thai, Thien chua 
nhu sau: 

(m 

iVk chiing bao: "Chang co ai duoc vao Thien Dang 
ngoai tru nhung ai la nguoi Do thai va Thien chua ma 
thoi". Day chang qua la dieu mo uoc hao huyen cua 



13 



chung. Nguoi My bao chung: "Hay mang den cac co so 
va bang chung de chung to loi noi cua cac nguai noi la 
that") (Chuong 2 - Albaqarah, cau 1 1 1). 

Allah, Dang Toi Cao phan: 

(116 : fU^I 

CVa neu Nguoi tuan theo trao luu cua da so nguoi tren 
trai dat thi chung se lam Nguoi di xa khoi con duong 
cua Allah) (Chuong 6 - Al-An'am, cau 116). 

Mot dieu dang noi la qua that, da so cac le 
mung sinh nhat, mot viec lam Bidah khong the choi cai, 
thuong khong the tranh khoi nhung dieu nghich dao ma 
no mang lai nhu nam nu pha tron nhau, ca hat, am nhac 
va nhay miia, uong ruou va cac chat gay say, cung voi 
nhung viec lam trai dao khac, ... va dac biet viec lam 
nay co the khien roi vao dai toi, do la dai toi Shirk, boi 

vi da co thai do qua miic doi voi Thien sii HI, hoac co 

thai do qua miic voi nhung ai khac ngoai Nguoi Hi nhu 
cac vi lanh tu ngoan dao, du-a (cau nguyen, khan vai) 
den ho, cau xin phuc lanh tu ho vi co y nghi rang Nabi 

HI hay nhung nguoi ngoan dao nao do co kien thuc ve 
coi vo hinh. 



14 



Nabi Muhammad iH da co lai di huan khuyen 
day chung ta nhu sau: 

"Cflc ngwoi hay can than va cdnh gidc v&i viec thai 
qua trong dao box le nhitng ngwdi thoi tru&c cdc 
nguai da hi huy hoai vi da thai qua trong dao" (Ibnu 
Ma-jah). 

"Cflc ngwdi dung ca ngoi ta mot each thai qua giong 
nhu nhitng ngwdi Thien chua da ca ngoi con trai cua 
Mary am (Ysa hay con goi Gie-su) mot each thai qua. 
B&i qua that, ta chi la mot ngwdi be toi ma thoi. Do 
do, cdc ngwdi hay ndi ngwdi be toi cua Allah vd vi 
thien sir cua Ngdi" (Albukhari). 

Va mot dieu that ky la rang rat nhieu nguai tfch 
cue va sieng den du cac le mung sinh nhat Bidah nhu 
the nay, ho ra sue bao ve viec lam sai lech do nhung lai 
rat lo la vol nhung gi ma Allah da bat buoc ho phai 
lam, ho den tham du le mung sinh nhat rung doan va 
rung doan mot each ngang cao dau rat tu hao ma khong 
thay rang ho dang den voi mot dieu dai nghich trong 

15 



dao, va di nhien, nhung nguoi nay la nhung nguoi kem 
due tin Iman, thieu hieu biet cung nhu trai tim cua ho bi 
chay cung boi qua lam nhieu toi loi. Cau xin Allah ban 
cho chung ta va tat ca nhung nguoi Muslim luon dugc 
binh an khoi nhung dieu toi loi va lech lac. 

Mot so nguoi con nghi rang thien sii 

Muhammad ill den tham du le sinh nhat ciing voi ho, 
boi vay ma ho thuong dung nghiem trang de chao don 
Nguoi. Va day qua that la mot dieu lech lac nghiem 
trong, mot su thieu hieu biet toi te. Qua that, thien sii 

Muhammad khong roi khoi coi mo trade Ngay Phuc 
sinh, Nguoi cung khong the lien lac duoc voi bat ky ai 
trong loai nguoi, va Nguoi se khong den tham du voi 
bat ky mot nhom nguoi nao ca vi Nguoi van o trong coi 
mo cho den Ngay Phuc sinh. Linh hon cua Nguoi dang 
o noi Thuong Be cua Nguoi tai mot noi cao nhat va 
vinh du nhat trong hang ngu nhung nguoi duoc Allah 

ban cho vinh du. Bang chung cho viec Nguoi Hi van 
phai o trong coi mo cho den Ngay phuc sinh la loi phan 
cua Allah, Dang Toi Cao nhu sau: 

( 15, 16 :j Sjj^) w : " 1 



16 



iRoi sau do, chac chan cac nguoi se chet. Roi vao Ngay 
Phuc sinh cac nguai se duoc cho song lai) (Chuong 23 
- AlMu'minu-n, cau 15, 16). 



Nabi Muhammad cung co noi: 

JjllSI » 

"Ta la nguoi dan tien di ra tie coi mo vao Ngay phuc 
sinh, va. Ta la ngucei dan tien duoc ban quyen cau xin 
an xd va ciing la ngucei dan tien duoc an xd" 
(Muslim). 

Nhu vay, cau kinh thieng lieng va loi di huan 
vinh du vua neu tren cung voi nhung bang chiing khac 
tu cac loi phan cua Allah cung nhu cac Hadith co cung 
y nghia va noi dung, tat ca deu noi len rang Nabi 

Muhammad H§ cung nhu nhung ai khac da chet duoc 
song lai va di ra khoi coi mo chi vao Ngay Phuc sinh 
ma thoi. Va dieu nay duoc tat ca cac hoc gia Islam deu 
dong thuan quan diem. Do do, moi nguoi Muslim phai 
nen het sue than trong ve nhung su viec nay, phai tranh 
xa nhung dieu doi moi do nhung ke khong hieu biet 
hay do nhung ke thfch cai bien va bop meo nhung gi 
ma Allah ban xuong. Cau xin Allah phii ho boi khong 
co quyen luc vo bien nao khac ngoai quyen luc cua 
Ngai. 



17 



Con rieng doi voi viec Salawat (cau xin bang an 

va phuc lanh) cho Thien sii Muhammad HI la mot viec 
lam tot nhat trong cac viec lam ngoan dao cung nhu cac 
viec lam duoc Allah yeu thich, nhir Allah, Dang Toi 
cao da phan: 

\_yS»\Z jjjjl l^^r 1 C$^^ ^J^i d\h 
(56 :^\jJH\ tjyJ) ^0 ^4-^ ijli^j tir^- 

4Qua that, Allah va cac Thien than luon Salawat cho 
Nabi. Nay hoi nhmig ai co due tin! Hay Salawat va cau 
xin bang an cho Y|* (Chuong 33 - Al'Ahzab, cau 56). 

Nabi Muhammad cung co noi: 

"Ngtrci nao Salawat cho ta mot lan, Allah si Salawat 
cho ngwdi do miedi lan" (Muslim). 

Nhu vay, viec Salawat cho Nabi Muhammad ® 
la dieu duoc qui dinh trong giao luat Islam vao moi thoi 
gian, tuy nhien no duoc khuyen khfch nhieu nhat vao 
cuoi cac le nguyen Salah, khong nhung vay, doi voi 
hau het cac hoc gia Islam thi Salawat la dieu bat buoc 
trong nghi thiic doc Tasha-hud lan cuoi cua moi le 

nguyen Salah. Salawat cho Nabi Muhammad cung 

18 



dirge khuyen khfch nhieu vao cac thai diem nhat dinh 
nhu sau Azan, khi nghe nhac den ten cua Nabi 

Muhammad iH, vao ban ngay va ban dem cua ngay thu 
sau. Va bang chiing cho dieu nay la co rat nhieu Hadith 
lam co so. 

Qua that, Allah moi la Dang co tham quyen tren 
tat ca moi sir viec, cau xin Ngai hay lam cho nhung 
nguoi Muslim thong hieu ve ton giao va xin Ngai ban 
cho ho an phudc, cau xin Ngai phu ho cho tat ca luon 
bam sat va giu chat Sunnah (duong loi cua Nabi 

Muhammad iH) va tranh xa nhiing dieu Bidah, boi 
Ngai la Dang nhan tu va rong luong, va cau xin Ngai 
ban su bang an va phtrc lanh cho Nabi cua chung con, 

Muhammad .ft, cung dong doi va cac vi bang hiiu cua 
Nguoi!!! 




19 



Thong ctiep thu hai 

Giao Luat Ve Viec To Chiic Le Ky Niem Dem 
Isra (Di Hanh) Va Mi'ra-j (Thang Thien) 

Moi 161 ca nggi va tan duong kinh dang len 
Allah, cau xin bang an va phuc lanh cho thien su cua 
Allah, cho dong doi cua Nguoi cung nhu cac vi bang 
huu cua Nguoi. 

Khong co gi phai ngd vuc rang su kien Isra va 
Mi'ra-j la dau hieu trong cac dau hieu vT dai cua Allah 
nham de chung minh su trung thuc cua thien su cua 

Ngai, Muhammad Hi, va chung minh dia vi cao ca cua 
Nguoi noi Allah, Dang Toi Cao, hon nua de chung 
minh quyen nang vo song va toi cao cua Ngai tren moi 
tao vat. Allah, Dang Toi Cao phan: 

jk jAjl ^ ->4j/j U^aS^I -^fiJLllI 

(1 :*\jJ}\ s^-) ^ 0 



20 



^Quang vinh thay cho Dang da dua nguoi be toi cua 
Ngai di hanh trong dem tu thanh duong Al-Haram 
(Makkah) den thanh duong Al-Aqsa (Jerusalem), nai 
da dugc TA ban phuc, de TA phai bay cho y thay cac 
dau hieu cua TA. Qua that, Ngai la Dang hang nghe va 
hang thay^ (Chuang 17 - Al-Isra, cau 1). 

Va co rat nhieu Hadith noi ve su kien thien su 

Muhammad da dugc Allah cho thang thien len cac 
tang troi va cac cong troi deu dugc mo de tiep don 
Nguoi, va Nguoi da di len den tang troi thu bay, Nguoi 
dugc Thugng De noi chuyen true tiep va sac lenh cho 
Nguoi va cac tin do cua Nguoi nam le nguyen Salah bat 
buoc moi ngay. That ra, thoat dau Allah da sac lenh quy 

dinh cho Nguoi va cac tin do cua Nguoi nam muoi 
le nguyen Salah, tuy nhien, Nguoi cau xin Allah giam 
nhe va cuoi cung tu nam muoi le nguyen Salah dugc 
giam xuong con nam le nguyen Salah nhung se dugc 
ban an phuoc tuong ung voi nam muoi le nguyen tron 
ven. 

Allah qua that la Dang dang dugc tan duong va 
ta on ve nhung an hue va phuc due cua Ngai! ! ! 

Va cai dem cua su kien Isra (di hanh tu thanh 
duong Al-Haram tai Makkah den thanh duong Al-Aqsa 
tai Jerusalem) va Mi'ra-j (thang thien) da khong he co 
mot Hadith xac thuc nao chi ro rang no dugc dien ra 
chfnh xac vao ngay thang nao ca, con tat ca nhung 



21 



Hadith dirge ghi chep noi ve ngay thang cu the ve dem 
do, theo gioi hoc gia chuyen ve Hadith thi that ra chung 

khong xac thuc la nhung loi di huan den tu Nabi Hi. 
Va doi voi Allah, day cung la mot ngu y khi Ngai lam 
cho con nguoi khong nho ro ngay thang chmh xac cua 
dem do. Ma cho du, dem do duoc biet ro chmh xac vao 
ngay thang cu the nao do thi nguoi Muslim cung khong 
duoc phep lay ngay, thang do de an dinh cho cac nghi 
thuc tho phuong hoac de to chuc le ky niem, boi le 

Nabi Muhammad va cac vi Sahabah cua Nguoi 4I& 
da khong to chuc bat ky le ky niem nao cho dem dien 
ra su kien do va cung khong he to chuc cac nghi thuc 
tho phuong chuyen biet nao cho no ca. Va neu qua that, 
viec to chuc le ky niem cho dem do la mot giao dieu 
cua Islam thr chac chan thien su cua Allah, Muhammad 

.ft, da tuyen truyen va keu goi cac tin do cua Nguoi 
nen lam thong qua loi noi va hanh dong cua Nguoi, ma 

neu nhu thuc su Nabi Muhammad ft da co truyen day 
hoac da co lam thr chac chan dieu do da duoc cac vi 

Sahabah ^fe pho bien va truyen dat lai cho chung ta boi 
cac vi Sahabah la nhiing nguoi luon truyen dat lai tat ca 

nhiing gr ma cong dong Muslim can den tu Nabi ft va 
ho se khong he lo la voi bat cu giao dieu nao trong dao, 
nguoc lai, ho la nhiing nguoi luon tien phong thi hanh 
nhiing dieu thien tot. Do do, neu viec to chuc le ky 
niem cho dem Isra va Mi'ra-j la mot giao dieu trong 



22 



dao thi chac chan nhung vi Sahabah 4^ da tien phong 
thuc hien truoc moi nguoi. 

Nabi Muhammad sm la vi khuyen day tot nhat 
trong nhan loai, Ngirai thuc su da truyen dat lai het 
toan bo thong diep ma Allah da giao pho cho Nguoi. 
Nhu vay, neu viec to chiic le ky niem dem Isra va 
Mi'ra-j la mot giao dieu cua dao Islam thi chac chan 

Nguoi iH se khong bao gio sao lang va che giau no. 
Nhung thuc chat khong co mot dieu gi chung minh 

rang Nguoi ^ da tung lam ciing nhu khuyen khrch cac 
tin do lam, dieu do cho thay viec to chuc le ky niem va 
lam long trong dem Isra va Mi'ra-j khong thuoc cac 
giao dieu cua Islam. 

Va qua that, Allah da hoan chinh dao giao cho 
cong dong nay va da hoan tat an hue cua Ngai, va Ngai 
khong chap nhan cho ai do sang lap ra mot dieu gr 
trong dao ma khong co su cho phep cua Ngai. Allah da 
phan trong Qur'an o chuong Al-Ma-idah: 




^Ngay horn nay TA (Allah) da hoan chinh cho cac 
nguoi ton giao cua cac nguoi; ta ciing da hoan tat an 
hue cua TA cho cac nguoi va TA da hai long lay Islam 



23 



lam ton giao cho cac nguoi^ (Chuong 5 - Al-Ma'idah, 
cau 3). 



(21 :^$jjJii\ Sjj^) 

^Hoac phai chang ho co nhung than linh co quyen nang 
ngang hang voi Allah da thiet lap cho ho mot ton giao 
ma Allah khong chap thuan? Va neu khong vi mot Loi 
phan da duoc cong bo thi van de cua ho da duoc giai 
quyet. Va qua that, nhung ke lam dieu sai quay se bi 
trung phat boi mot su trung phat dau don^ (Chuong 42 
- Ash-Shura, cau 21). 

Va qua that co rat nhieu Hadith xac thuc rang 

thien sir Muhammad ill da canh bao ve nhung dieu 
Bidah va Ngudi bao rang day la dieu lech lac va 
khuyen bao cac tin do phai tranh xa dung de ban than 
mao hiem dmh vao. Va tieu bieu trong cac Hadith xac 
thuc do la loi di huan cua Ngudi duoc ghi lai trong hai 
bo Albukhari va Muslim nhu sau: 

"Ai doi rncei, tu sang lap ra mot dieu gi do khong nam 
trong sir mang cua ta thi dieu do khong duffc chap 
nhan" (Albukhari, Muslim). 

24 



Va Nabi Muhammad Hi da noi trong bai thuyet 
giang ngay thu sau nhu sau: 

f/mf, loi noi tot dep nhat la loi Kinh sdch cua 
Allah (Qur'an), sir hu&ng dan tot nhat la sir hir&ng 
dan cua Muhammad, dim toi te nhat Id nhibtg dim 
doi mod, vd tat cd nhieng dim Bidah (doi mod, cdi bien 
trong ton gido) dm lech lac" (Muslim). 

Va trong bo Sunan co ghi rang, theo Al'irbadh 

bin Sa-riyah thuat lai rang: Thien sii cua Allah iH da 
cho chung toi mot loi thuyet giang khuyen day rat gia 
tri va tran day xuc dong, loi noi cua Nguoi da lam trai 
tim rung cam va nhung doi mat phai roi le, den noi 
chung toi da noi: Thua Thien sii cua Allah, duong nhu 
day la bai thuyet giang tu biet, vay xin Nguoi hay cho 
chung toi loi di huan! Nguoi noi: 

l 

iSjy^ lS^V fi' i ~ = >' ' 5 Cy* 
l^j ijSw^aJj (jjjA^JI j-LaliM 4-^3 



25 



JlSj Xt-°X> ViJkg- J> jy>H\ cJ^J^-j ^J=>\5\j X>-\y}\j 

"7a khuyen cdc nguoi phai kinh set Allah, phai nghe 
va tuan lenh cho du do chi la mot nguoi no le da den 
(neu y la ngiroi lanh dao Islam va chap hdnh dung 
gido ly). Va trong so cdc ngiroi se co ngiroi song den 
mot thoi dai ma ho se thay xuat hien nhieu dieu bat 
dong va tranh cai, hie bay gift cdc ngiroi phai theo sat 
dirong loi ciia ta va ductng loi ciia cdc vi Khalif chinh 
true sau ta, cdc ngiroi phai gift chat no, cdc ngiroi 
hay dung rang ham ciia minh can chat lay no, va cdc 
ngubi phai tranh xa nhftng dieu doi mdi, bdi tat cd 
nhftng dieu doi mdi deu la nhftng viec lam Bidah, va 
tat cd moi dieu Bidah deu lech lach " (Abu Dawood, 
Attirmizhi, Ahmad). 

Va con rat nhieu Hadith khac co y nghia va noi 
dung tuong tu Hadith vua neu tren. 

Va qua that, cac vi Sahabah cua thien su 

Muhammad Urn va nhung tien boi ngoan dao (Salaf) 
thoi sau ho da luon canh bao moi nguoi tranh xa nhung 
dieu Bidah, boi vi do la dieu bo sung them cho ton 
giao, la su thiet lap nhung dieu ma Allah khong cho 
phep, va la hanh dong theo buoc ke thu cua Allah do la 
nhung nguoi Do thai va Thien chua, boi vi ho thuong 
bo sung va doi moi trong ton giao cua ho. Va nhu da 

26 



biet, viec them bat mot dieu nao do cho ton giao chi khi 
nao ton giao do chua duoc hoan tat ma thoi. Nhu vay, 
dieu nay la mot tai hai nghiem trong, mot sir doi nghich 
rat toi te boi no da di nguoc lai voi 16i phan cua Allah 
khi Ngai bao rang (Ngai da hoan chinh cho cac nguoi 
ton giao cua cac nguoi) (Chuong 5 - Al-Ma-idah, cau 
3), cung nhu di nguoc lai voi cac loi di huan cua thien 

su Muhammad ® ve nhiing dieu Bidah. 

Toi hy vong rang nhung gi duoc toi neu ra 
thong qua nhiing bang chung va cac co so giao ly da co 
the day du va thuyet phuc doi voi nhiing ai muon tim 
hieu chan ly va phan bac nhiing dieu Bidah - y toi la 
dieu Bidah ve viec to chuc le ky niem cho dem Isra va 
Mi'ra-j - va hay keu goi nhau tranh xa no boi vi no 
khong thuoc ton giao Islam. 

Vi Allah da quy dinh trach nhiem khuyen nhu 
cho nhung nguoi Muslim, phai giai thfch va truyen dat 
lai cho ho kien thuc ton giao cung nhu khong duoc giau 
giem kien thuc, toi thay rang ban than minh nen can luu 
y den cac anh em Muslim dao huu ve Bidah, dieu ma 
no da lan rong khap moi noi va no da pho bien den noi 
ma mot so nguoi cu lam tuong rang no la giao dieu 
trong dao. 

Nhung Allah moi la Dang cai thien tinh trang 
cua tat ca nhiing nguoi Muslim, Ngai moi la Dang ban 
cho su thong hieu kien thuc ton giao. Cau xin Ngai phu 



27 



ho cho toan the cac tin do Muslim luon nam chat va 
vung buoc tren con duong chan ly, tranh xa nhung dieu 
di nguoc lai voi chan ly boi Ngai la Dang bao ho va co 
quyen nang tren moi thu. 

Cau xin Allah ban sir bang an va phuc lanh cho vi be 
toi cua Ngai, vi thien sii cua Ngai, Nabi cua chiing ta 
Muhammad va dong doi cua Nguoi cung voi cac vi 
Sahabah cua Nguoi. 




28 



Thong diep thu ba 

Giao Luat Ve Viec To Chiic Le Don Mung 
Dem Giua Thang Sha'ban 

Moi 161 ca nggi va tan duong kinh dang len 
Allah, Dang da hoan chinh ton giao cho chung ta va da 
cung da hoan tat an hue cua Ngai cho chiing ta. Cau xin 
bang an va phuc lanh cho vi Nabi cua Ngai, vi mien sii 
cua Ngai, Muhammad, vi Nabi cua su tu bi va bac ai. 

Qua that, Allah, Dang Toi Cao da phan rang: 

J^-Ju '^ksZSt- C^IIjIj *^=^ C-il^=t fjs^^ 

e , 
(3 :5_x5\_L\ Sjj^) ^^j^ jU=J 

^Ngay horn nay TA (Allah) da hoan chinh cho cac 
nguoi ton giao cua cac nguoi; ta cung da hoan tat an 
hue cua TA cho cac nguoi va TA da hai long lay Islam 
lam ton giao cho cac nguoi ^ (Chuong 5 - Al-Ma'idah, 
cau 3). 

(21 :(_Jjj^iJl Sjj^) 

29 



^Hoac phai chang ho co nhimg than linh co quyen nang 
ngang hang voi Allah da thiet lap cho ho mot ton giao 
ma Allah khong chap thuan?^ (Chuong 42 - Ash- 
Shura, cau 21). 

Va trong hai bo Sahih Albukhari va Muslim co 
ghi, ba 'A-ishah ^ thuat lai rang Nabi Muhammad 
co noi: 

"Ai doi mdi, tu sang lap ra mot dieu gi do khong nam 
trong su mang ciia ta thi dieu do khong duffc chap 
nhan". 

Va trong bo Sahih Muslim co ghi, ong Jabir 4^ 

thuat lai rang Nabi Muhammad da noi trong bai 
thuyen giang ngay thii sau nhu sau: 

J^fc t_£^ i£^£\ JP-j ^ ^-ri^^JP- -^V ^ 11 

"Qua f/raf, /or noi tot dep nhat la loi Kinh sdch ciia 
Allah (Qur'an), sir hu&ng dan tot nhat la sir hu&ng 
dan ciia Muhammad, dim toi te nhat la nhimg dieu 
doi mot, va tat cd nhimg dieu Bidah (doi mdi, cdi bien 
trong ton giao) deu lech lac" (Muslim). 



30 



Va that su co rat nhieu cau kinh Qur'an cung 
nhu rat nhieu Hadith co y nghia tuong tu noi ve van de 
nay. 

Nhu vay, nhung cau kinh Qur'an cung nhu cac 
Hadith la nhung bang chung rat ro rang khang dinh 
Allah, Dang Toi Cao da hoan chinh ton giao cho cong 
dong nay va Ngai da hoan tat an hue cua Ngai cho ho, 

va Nabi cua Ngai, Muhammad iH da hoan thanh sii 
mang truyen ba ton giao mot each tron ven truoc khi 
Nguoi tu biet coi doi, Nguoi da truyen dat va giai thfch 
cho cong dong tin do tat ca nhiing gi ma Allah da sac 
lenh va quy dinh cho ton giao tu loi noi cho den hanh 
dong. 

Qua that, Nabi Muhammad Hi da phan giai ro 
rang rang tat ca nhving gi duoc nhiing nguoi thoi sau 
doi moi va cai bien tu loi noi cung nhu hanh dong va 
cho rang chung thuoc ve ton giao Islam, deu la nhung 
dieu Bidah khong duoc chap thuan noi Allah, cho du 
nhiing viec lam doi moi va cai bien do duoc dinh tarn 
voi mong muon su tot dep di chang niia. Ve dieu nay 

thi tat ca cac vi Sahabah cua Nabi Muhammad lH deu 
hieu ro thau dao, va cac vi hoc gia Islam sau ho cung 
hieu biet rat ro ve dieu nay. Tat ca ho deu chong doi va 
phan bac nhung viec lam Bidah, luon canh bao ve tai 
hai cua chung, nhu da co rat nhieu nguoi hoc gia viet 
sach ve viec de cao tarn quan trong cua Sunnah (duong 



31 



loi cua Nabi Muhammad lH) va len an nhung viec lam 
Bidah tieu bieu nhu hoc gia Ibnu Widha-h, Atturtu-shi, 
Abu Sha-mah va nhung hoc gia khac. 

Va mot trong nhung viec lam Bidah ma mot so 
nguoi da pho bien hien nay la Bidah ve viec to chiic le 
don mung dem giua thang Sha'ban va an dinh viec nhin 
chay cho ngay horn do. Day la dieu khong co co so 
trong giao luat, boi nhung gi duoc truyen lai tu cac 
Hadith noi ve an phuc cua ngay horn do toan la nhung 
Hadith yeu khong xac thuc, cho nen khong the lay 
chung lam co so giao luat. Con rieng ve cac Hadith noi 
ve an phuc dang le nguyen Salah trong ngay horn do 
toan la nhiing Hadith bia dat nhu dai da so hoc gia da 
danh gia va xac nhan. Va van de nay se duoc noi ro hon 
o phan duoi day, Insha- Allah! 

Dai da so hoc gia deu khang dinh rang viec to 
chuc le don mung cho dem giua thang Sha'ban la viec 
lam Bidah, va tat ca cac Hadith noi ve an phuoc cua 
viec lam do toan la Hadith yeu kem ve muc do xac 
thuc, hon niia co mot so bi coi la cac Hadith bia dat. 
Tieu bieu cho nhung hoc gia da len tieng canh bao ve 
viec lam Bidah nay la hoc gia Al-Hafiz bin Rajab trong 
cuon sach cua ong co nhan de (LaTa-if Alma'a-rif), 
cung nhu mot so hoc gia khac. Va cac Hadith yeu kem 
nay chi duoc dung lam co so cho cac viec lam tho 
phuong khi nao da co nhung Hadith xac thuc khac 
tuong dong. Nhung doi vol viec to chiic le don dem 

32 



giua thang Sha'ban thuc su khong co mot Hadith nao 
xac thuc lam co so ca. Va day la nguyen tac ma Imam 
Abu Al'abbas, Sheikh Al-Islam Ibnu Taymi-yah da noi. 

Cac doc gia than huu, toi xin chuyen tai den cac 
ban mot so 161 noi cua cac hoc gia Islam ve van de nay. 
Mong rang van de se duoc sang to va dirge hieu dung. 

Qua that cac hoc gia da dong thuan rang viec 
dem cac van de ma thien ha tranh luan cung nhu khong 
dong thuan nhau tro lai voi kinh sach cua Allah 

(Qur'an) va Sunnah cua thien sii Muhammad $m la dieu 
bat buoc. Nhung gi ma ca hai nen tang nay hoac mot 
trong hai dinh doat va chi dao thi bat buoc phai duoc 
noi theo, con nhung gi khac voi nhung dieu duoc quy 
dinh tu hai nen tang do thi bat buoc phai bi loai tru va 
gat bo, va nhung gi tu cac hinh thuc tho phuong khong 
duoc noi den trong hai nen tang deu nay la nhung dieu 
Bidah khong duoc phep lam, dac biet la khong duoc 
truyen ba keu goi moi nguoi den voi chung. Allah, 
Dang Toi Cao phan: 

Jjtj j ^)\ \ M ijc J?f \~p\i uifc^ 

Sjj^) ©0 (^^s-lj liij'i j>^* \ £*r!5 Oj^?JJ 

(59:*LjJl 




33 



^Hoi nhung nguoi co due tin! Hay tuan lenh Allah va 
tuan lenh Thien su cung nhu hay tuan lenh vi lanh dao 
trong so cac nguai. Nhung neu cac nguai co bat dong 
va tranh cai voi nhau ve mot van de nao do thi cac 
nguoi hay dem van de do tro ve voi Allah (Qur'an) va 

Thien su (Sunnah cua Nabi Muhammad a§l) neu cac 
nguoi thuc su co due tin noi Allah va Boi Sau. Do la 
each giai trinh tot nhat^ (Chuong 4 - An-Nisa, cau 59). 




(10 

i\a bat ky dieu gi cac nguoi khong thong nhat y kien 
nhau thi hay trinh len Allah quyet dinh^ (Chuong 42 - 
Ash-Shura, cau 10). 

(3 1 : J' °JJ-">) ^ ^^-a; jji 

^Hay bao ho (Muhammad!): "Neu cac nguoi yeu 
thuong Allah thi hay tuan thu menh lenh cua ta roi 
Allah se yeu thuong cac nguoi va tha thu toi loi cho cac 
nguoi. | (Chuong 3 - Ali-'Imran, cau 31). 



34 



5^j— u) £f|> "~ ' L^-Jw^ |^*A-*^^ '."-■■■y'^fl 

(65:*LjJl 

^The boi Thugng Be cua Nguoi rang chung se khong 
tin tuong cho den khi nao chung de cu Nguoi dung ra 
phan xii ve dieu ma chung tranh chap roi chung cam 
thay khong uat uc trong long ve quyet dinh ma Nguoi 
da dua ra va chung hoan toan quy phuc) (Chuong 4 - 
Annisa, cau 65). 

Va co rat nhieu cac cau kinh Qur'an co cung cac 
y nghia tren. Va day la nhung bang chung cung nhu 
nhung co so giao luat khang dinh rang phai loai tru va 
gat bo tat ca nhung gi khac voi Qur'an va Sunnah, phai 
hai long voi nhung gi ma hai nen tang nay quy dinh. 
Day moi la su bieu hien cua due tin Iman, la dieu tot 
dep va an lanh cho nguoi be toi o doi nay va doi sau. 
4D6 la each giai trinh tot nhat^ (Chuong 4 - Annisa, 
cau 59). 

Hoc gia Al-Hafiz bin Rajab noi trong cuon sach 
(Lata- if Alma'arif) ve van de nay nhu sau: [Bern giua 
thang Sha'ban la dem ma nhung nguoi Tabi'u-n (nhung 
nguoi thdi tiep theo sau Sahabah) thuoc cu dan Sham 
(Jordan, Syria, va Palestine ngay nay) nhu Khalid bin 
Mi'dan, Makhool, Luqman bin 'Amir cung mot so khac 



35 



da rat xem trong, ho thuong cham hanh dao hon trong 
dem do. Cung vi vay ma nguoi ta da coi do la dem an 
phuc va khuech dai no len. Co loi bao rang dieu do anh 
huong tu nhung nguoi Isra-il. Va khi sir viec nay da tro 
nen pho bien thi bat dau co su tranh cai grira moi nguoi. 
Mot so thi tan thanh viec coi dem do la dem trong dai 
va day la nhung nguoi thuoc cu dan Albasrah va mot so 
noi khac. Con dai da so hoc gia tai Hijaz thi phan doi 
dieu do, tieu bieu nhu hoc gia 'Ata, Ibnu Abi Milki- 
yah, va Abudurrahman bin Zaid bin Aslam da lay quan 
diem cua cac hoc gia cua cu dan Madinah, nhung hoc 
gia thuoc he phai cua Imam Malik cung mot so khac, 
rang su viec do tat ca deu la Bidah. 

Ve hinh thuc cho le don mung dem giua thang 
Sha'ban thi nhung cu dan o Sham co hai quan diem 
khac nhau: 

Quan diem thu nhat: Khuyen khfch tap the tu 
tap trong cac Masjid vao dem do. Tieu bieu cho quan 
diem nay la Khalid bin Mi 'dan va Luqman bin 'Amir 
cung mot so khac. Khi vao dem do, ho thuong mac 
quan ao sach dep va hun khoi thorn len nguoi va danh 
den mi mat roi cung nhau den Masjid dung dang le cau 
nguyen. Cung quan diem voi ho la Ishaq bin Ra- 
huwaih, ong ta noi viec moi nguoi cung nhau tu tap 
trong Masjid dung dang le cau nguyen khong phai la 
dieu Bidah. 



36 



Quan diem thu- hai: La dieu Makruh (dieu 
khong dirge khuyen khich dang bi khien trach) cho viec 
tu tap nhau lai trong Masjid de dang le nguyen Salah, 
ke chuyen hay Du-a, nhung neu tung nguoi dang le 
Salah theo ca nhan minh trong Masjid thi khong phai la 
Makruh. Day la quan diem cua cua hoc gia Al-Auza-ri, 
6ng la vi Imam cua nguoi dan Sham, nguoi co kien 
thuc sau rong nhat d day. Va day la cau noi gan voi 
chan ly nhat, Insha- Allah...]. Ong Al-Hafiz bin Rajab 
noi o phan tiep theo trong cuon sach : [Imam Ahmad 
khong he co cau noi nao lien quan den dem giira thang 
Sha'ban. Tu ong chi co hai quan diem duoc ghi nhan ve 
viec khuyen khich dung dang le nguyen trong dem. Ghi 
nhan thu nhat la khuyen khrch dang le nguyen nhieu 
trong hai dem dai le Eid nhung khong khuyen khrch 

dang le tap the boi vr khong co bang chung tu Nabi 
cung nhu cac vi Sahabah cua Nguoi. Ghi nhan thu hai 
thr noi khuyen khrch dang le Salah tap the boi 
Aburrahman bin Yazid bin Al-Aswad da lam nhu vay 
va ong la mot trong nhung vi Tabi-'un (the he tiep theo 
sau Sahabah. Va tuong tu nhu vay, viec dang le nguyen 
Salah vao dem grua cua thang Sha'ban khong he co 

bang chung nao tu Nabi Muhammad ® cung nhu cac 
vi Sahabah cua Nguoi ma su viec nay that ra chi den tu 
mot so vi Tabi-'un thuoc nhiing hoc gia cua xu so 
Sham]. 



37 



Tren day la y cua hoc gia Al-Hafiz bin Rajab, 
6ng muon khang dinh rang khong co bang chiing xac 

thuc nao tu thien su Muhammad iH cung nhu cac vi 
Sahabah cua Nguoi ve viec to chuc le ky niem cung 
nhu don mung dem giua thang Sha'ban. 

Con doi voi quan diem ma hoc gia Al-Awza-ri 
lua chon rang khuyen khfch dang le cm nguyen 

rieng le tung ca nhan trong dem do, va Al-Hafiz bin 
Rajab cung da chon cau noi nay, la mot dieu cung 
khong the chap nhan, vi bat cu dieu gi khong duoc xac 
nhan la giao dieu cua ton giao thi nguoi Muslim khong 
duoc phep tu y doi moi, cai bien trong ton giao cua 
Allah, cho du dieu do duoc thuc hien rieng le tung ca 
nhan hay duoc thuc hien tap the, du duoc thuc hien 
tham km hay duoc thien cong khai, boi chieu theo loi 

di huan cua thien su Muhammad iH: 

(^Lm aijj) « y^s trp>! aILE ^ll! J^E °y> » 

"Ai lam mot viec lam nao do ma no khong phai la 
menh lenh cua ta thi viec lam do khong dwffc chap 
nhan" (Muslim), cung voi cac Hadith khac da phu 
nhan va canh bao nhiing dieu Bidah. 

Imam Abu Bakr Atturtushi ^ noi trong cuon 

sach ong viet co tua de (Nhung dieu doi moi, Bidah) 
nhu sau: [Ibnu Widha-h thuat lai tu loi cua Zaid bin 

38 



Aslam: Chung toi chua rung nghe mot ai trong so cac 
Sheikh cung nhu cac vi hoc gia cua chung toi noi mot 
dieu gi ve dem giua thang Sha'ban ca, cung nhu ho 
cung khong he quan tarn den Hadith ve viec danh den 
mi mat. Ho van thay dem do cung giong nhu bao dem 
binh thuong khac, khong co gi la an phuoc hon. Co 
nguoi ke lai cho Ibnu Abi Milki-yah rang qua that 
Ziya-d Annumairi noi: Phuc cua dem giua thang 
Sha'ban giong nhu phuc cua dem dinh menh Qadr vay, 
the la Ibnu Abi Milki-yah bao: Neu ta ma nghe duoc tu 
y thi ta da lay tay cua ta dung gay danh vao y roi. Ziya- 
d la mot nguoi viet truyen]. 

Va hoc gia thong thai Ash-Shawkani HI noi 

trong sach ong viet co tua de (AlFawa-id Almajmu-'ah) 
tarn dich la (Tong hop nhung dieu hiiu fch): [Hadith: 
"Nay Ali, nguoi nao dang le nguyen Salah mot tram 
Rak-at trong dem givia thang Sha'ban, trong moi Rak-at 
doc mot lan bai Fatihah va doc muoi lan ( 4JJl _y> JS) 

thi Allah se giai quyet va dap ung moi yeu cau can thiet 
..." la mot Hadith bia dat, ngon tu cua no khi nghe 
khien nguoi ta ham muon tim duoc nhieu an phuoc va 
khong nghi ngo ve su bia dat cua no, tuy nhien, nhiing 
nguoi dan truyen Hadith nay deu khong ro rang, va 
duong dan truyen thu hai va thu ba cung nhu vay deu la 
bia dat va nhiing nguoi dan truyen deu khong ro lai 
lich]. 



39 



Shawka-ni cung noi trong cuon (Mukhtasar) 

tarn dich la (Tom luge): Hadith noi ve dang le nguyen 
Salah trong dem giura thang Sha'ban la Hadith khong 
thuc, con doi voi Hadith duoc ghi lai boi Ibnu Hibban 
qua loi thuat cua Ali: "Khi dim giita thang Sha 'ban den 
thi ede ngudi hay dung dang le nguyen trong dem cua 
no va nhin chay vao ban ngay cua no" la yeu kern. 

Trong cuon (Al-La-a-li) co noi: Mot tram Rak- 
at vao dem giua thang Sha'ban voi muoi lan doc 
chuong Ikhlas ... qua loi thuat cua Al-Dailami va 
nhung ngudi khac deu la su bia dat, va tat ca nhiing 
ngudi dan truyen trong ba duong dan khac nhau deu 
deu khong ro rang va kem trung thuc. Muoi hai Rak-at 
voi ba muoi lan doc chuong Ikhlas la bia dat va muoi 
bon Rak-at cung la bia dat. 

Mot nhom hoc gia Islam da bi danh lua boi 
Hadith nay, ho la nhung ngudi thuc thi theo loi cua 
Hadith cung voi mot so hoc gia dien giai. Qua that, viec 
dang le nguyen Salah trong dem do tuc dem giua thang 
Sha'ban theo cac duong dan truyen khac nhau, tat ca 
deu khong thuc, deu la bia dat, tuy nhien, no khong phu 
nhan Hadith tu ba ' A-ishah duoc Tirmizhi ghi lai co noi 

dung rang Nabi Muhammad Hi da di ra nghia trang 
Baqi'a va Thuong De da xuong tang troi ha gioi vao 
dem giua thang, va Ngai tha thu nhieu hon nhiing soi 
toe cua con cuu, ma loi noi o day chi muon khang dinh 



40 



viec dang le nguyen Salah trong dem do la bia dat cung 
nhu Hadith tu loi thuat cua ba 'A-ishah la Hadith kem 
xac thuc va bi diit doan o duong dan. Dieu nay cung 
giong nhu Hadith tu loi thuat cua Ali dugc de cap o 
tren ve viec dang le trong dem do khong phu nhan ban 
than le nguyen Salah la bia dat dua tren tmh chat yeu 
kem cua Hadith. 

Al-Hafiz Al-'Ira-qi noi: Hadith ve viec dang le 
nguyen Salah vao dem giua thang Sha'ban la dieu bia 

dat va doi tra doi voi thien sir £H. 

Imam Nawawi noi trong bo sach (AlMajmu'a) 
cua ong: Le nguyen Salah Ghara-ib gom muoi hai Rak- 
at giiia Maghrib va 'Isha vao dem thu sau dau tien cua 
thang Rajab va le nguyen Salah mot tram Rak-at vao 
dem giua thang Sha'ban, ca hai deu la nhiing le nguyen 
Bidah di nguoc lai voi giao ly Islam, dung danh lua 
bang each de cap hai le nguyen Salah vao trong sach 
(Qu-t Al-Qulu-b) tarn dich la "Luong thuc cua trai 
tim", va sach (Ihya' 'Ulu-m Addin) tarn dich "Lam 
song lai kien thuc dao" va cung dung danh lua moi 
nguoi bang each dan truyen qua Hadith, boi qua that do 
la viec lam sai quay, va cung dung danh lua moi nguoi 
bang each dua tren nhung quan diem khong ro tu cac vi 
Imam roi bien soan tren cac trang giay de tuyen truyen 
day la viec lam khuyen khfch boi vi do la dieu sai pham 
nghiem trong. 



41 



Sheikh, Imam Abu Muhammad Abdurrahman 
bin Isma-il Al-Maqdisi da viet mot cuon sach gia tri 
phan bac hai le nguyen noi tren. 

Qua that, nhung ldi noi phan bac cua cac hoc 
gia Islam ve van de nay rat nhieu. Neu chung toi trich 
dan het toan bo ldi noi cua ho thi chac chan se rat dai, 
nhung hy vong nhung gi chung toi de cap cung da day 
du de thuyet phuc cho nhung ai muon tim hieu chan ly. 

Va torn lai, nhung gi duoc de cap tu cac cau 
kinh Qur'an, cac Hadith cung nhu cac ldi noi cua cac 
hoc gia hieu biet va chmh true da lam ro cho nguoi 
muon tim hieu va hoc hoi chan ly: Rang viec to chuc le 
don mung dem giura thang Sha'ban thong qua viec dang 
le nguyen Salah cung nhu nhung hinh thuc tho phuong 
khac khac va viec an dinh mot ngay nao do de nhin 
chay la nhiing viec lam Bidah bi loai tru doi voi dai da 
so hoc gia Islam, vi khong co bang chung xac thuc tu 
giao luat ma nhiing viec lam nay thuc chat duoc doi 
moi cai bien trong Islam tu thoi sau cua cac Sahabah 

4tb. Qua that, da day du cho ai muon tim hieu chan ly 
ve van de nay hay nhung van de nao khac thong qua 
cac bang chung sau day: 

Ldi phan cua Allah: 



42 



^Ngay horn nay TA (Allah) da hoan chinh cho cac 
nguoi ton giao cua cac nguoi; ta cung da hoan tat an 
hue cua TA cho cac nguoi va TA da hai long lay Islam 
lam ton giao cho cac nguoi ^ (Chuong 5 - Al-Ma'idah, 
cau 3). 

Loi di huan cua Nabi Muhammad Hi: 

doi mdi, tu sang lap ra mot dieu gi do khong nam 
trong su mang cua ta thi dieu do khong duac chap 
nhan" (Albukhari). 

Trong bo Muslim, mot Hadith theo loi thuat cua 
Abu Huroiroh 4^£> rang Nabi Muhammad co noi: 

"Cac nguai dung xem dim thu sdu dac Met han 
nhung dent khdc trong viec dung dang le nguyen 
Salah, va dung xem ngay thu sdu dac biet han nhung 
ngay khdc trong viec nhin chay trie phi do la ngay 
nhin chay cua ai do trong cac nguoi ma y thuang 

43 



nhin chay (cung v&i nhung ngay khac trong tuan)" 
(Muslim). 

Neu nhu thuc sir duoc phep an dinh mot viec 
lam tho phugng nao do vao mot ngay nhat dinh nao do 
thi chac chan ngay thu sau se duoc iru tien hon nhung 
ngay khac boi vi ngay thu sau la ngay mat troi moc tot 

nhat theo cac Hadith xac thuc tu Nabi Muhammad ft. 

Tuy nhien, Nabi ft lai canh bao khong duoc phep an 
dinh dem thu sau la dem dac biet hon nhung dem khac 
cho viec dang le nguyen Salah, dieu nay muon noi viec 
an dinh nhung dem khac de thuc hien cac viec tho 
phugng ngoai dem thu sau lai cang khong duoc phep, 
ngoai tru co bang chung xac thuc chi ro cho viec an 
dinh dieu do. 

Con xet ve dem dinh menh Alqadr va nhung 
dem khac cua thang Ramadan thi may rang giao luat 
khuyen khfch no luc dang le nguyen trong cac dem do 

nhu nhau, Nabi Muhammad ft da luu y va khuyen 
khich cac tin do cham dung dang le cau nguyen nhu 
Nguoi da noi trong hai bo Sahih Albukhari va Muslim: 



44 



"Ai dung dang le nguyen Salah hang dent cua 
Ramadan v&i due tin va niem hy vong, y se dwac tha 
thw nhitng toi loi da qua" (Albukhari, Muslim). 

'Ai dung dang le nguyen Salah trong dent dinh menh 
Alqadr v&i due tin va niem hy vong, y se dwffc tha thw 
nhitng toi loi da qua''' (Albukhari, Muslim). 

Nhu vay, neu nhu dem giua thang Sha'ban, hay 
dem thu sau dau tien cua thang Rajab, hoac dem Isra va 
Mi'ra-j dugc an dinh phai nen to chuc le ky niem hay 
phai nen thuc hien mot viec lam tho phugng nao do thi 

chac chan Nabi Muhammad ft da chi dao cac tin do 
cua Nguoi hoac ban than Nguoi da tien phong lam no, 
cung nhu vay, neu cac viec lam nay la thuc su co thi 
chac chan cac vi Sahabah da truyen dat lai cho cac tin 
do sau nay va khong bao gio che giau boi ho la nhiing 
nguoi tot nhat, nhiing nguoi khuyen day tot nhat sau 

Nabi ft, cau xin Allah hai long voi cac vi Sahabah cua 

thien su Allah ft. 

Qua that, nhung loi noi cua cac hoc gia da duoc 
noi o phan dau rang thuc su khong co mot bang chung 

xac thuc nao tu thien su cua Allah, Muhammad ft, 

cung nhu tu cac vi Sahabah cua Nguoi ve an phuc 

45 



cua dem thu sau dau tien cua thang Rajab hay dem nua 
thang Sha'ban. Do la thong diep cho chung ta biet rang 
viec to chiic le cho hai dem do la dieu doi moi trong 
Islam con viec quy dinh cho hai dem do nhung hinh 
thuc tho phuong rieng biet la dieu Bidah khong duoc 
chap nhan. Tuong tu, dem hai muoi bay cua thang 
Rajab, dem ma mot so nguoi cho rang la dem Isra va 
Mi'ra-j cung khong duoc phep an dinh mot hinh thuc 
tho phuong nao rieng biet cho no cung nhu khong duoc 
phep to chuc le ky niem hay don mung dem do, boi 
chieu theo cac dan chung da duoc noi o phan tren. Dieu 
nay la khi nao biet chfnh xac ngay thang cua dem Isra 
va Mi'ra-j con neu nhu khong biet chfnh xac ngay 
thang thi cang sai lech hon. Rieng cau noi cua nhung ai 
khang dinh rang dem Isra va Mi '-raj chinh la dem hai 
muoi bay cua thang Rajab la mot cau noi hoan toan sai 
vi no khong co co so Hadith xac thuc nao chi ro. 

Dieu tot nhat cho nhung ai noi: Dieu tot dep 

nhat la noi theo su huong dan cua Thien su .® va dieu 
toi te nhat la nhung dieu Bidah. 

Allah moi la Dang ban su thanh cong cho chung 
ta va toan the nhung nguoi Muslim luon nam chat 
Sunnah, luon vung buoc tren duong loi cua no va biet 
ne tranh nhung dieu trai nghich voi no, boi Ngai la 
Dang nhan tu va do luong. 



46 



Cau xin Allah ban sir bang an va phuc lanh cho vi be 
toi cua Ngai, vi thien su cua Ngai, Nabi cua chung ta 
Muhammad va dong doi cua Nguai cung vai tat ca cac 
vi Sahabah cua Nguai. 




47 



Thong diep thu tir 

Dieu Luu Y Quan Trong Cho Lai Bia Dat Va 

Doi Tra Da Gan Len Ten Tuoi Cua Sheikh 
Ahmad, Nguoi Phuc Vu Cho Alhram Anbawi 
Ash-Sharif (Masjid Nabi) 

Tu Abdul Aziz bin Abdullah bin Bazz gui den 
nhung nguai Muslim - cau xin Allah phu ho va che cha 
cho ho - biet quan tarn den ton giao Islam. Cau xin 
Allah che cho tat ca chiing ta tranh khoi nhiing dieu xau 
va sai quay cua su ngu muoi va dot nat. Amin! (Cau xin 
Allah chap nhan loi cau nguyen). 

Assalamu'alaykum wa rohmatullo-hi wa baroka-tuh 

(Chao bang an va phuc lanh den cac tat ca cac dao 
hiiu!) 

Qua that toi da co doc qua loi noi bia dat ma 
nguoi ta da gan cho Sheikh Ahmad, nguoi da cong hien 
cuoc doi cua minh cho viec phuc vu Alharam 
Annabawi Ash-sharif (Thanh duong Nabi an phuc), 
trong bai viet voi chu de: (Day la loi di huan tu 
Madinah Munauwarah (thanh pho hao quang) cua 
Sheikh Ahmad, nguoi phuc vu cho Alharam Annabawi 
Ash-sharif). 



48 



Trong bai viet do ghi rang Sheikh Ahmad noi: 
(Vdo dim thu sdu, nhu thu&ng li toi thuc khuya doc 
Qur 'an, toi doc den cdu kinh noi vi cdc dai danh hodn 
my cua Allah xong, khi toi chudn bi di ngu thi toi nhin 
thdy vi mang dnh sang den cho nhdn loai, thien sir cua 

Allah iH, vi mang cdc cdu kinh Qur 'an ciing v&i cdc 
gido ludt cao quy cuu roi todn vu tru. Do la vi lanh dao 

cua chung ta, Nabi Muhammad iH. Ngu&i noi: Nay 
Sheikh Ahmad! Toi lien thua: Xin nghe lai Ngu&i thua 
thien su cua Allah, thua vi cao quy nhdt trong nhdn 

loai. The la Ngu&i iH noi v&i toi: Ta cam thdy rat xdu 
ho ve nhung hdnh dong cua nhung ngu&i lam bay, ta 
khong dam gap Thuong Be cua Ta cung nhu khong 
dam gap cdc thien than, b&i qua that tie ngdy thu sdu 
nay den ngdy thu sdu ke tiep co t&i mot tram sdu chuc 
ngdn ngu&i chet khong nam trong ton gido Islam. Sau 
do, Ngu&i co de cap den mot so toi loi ma nguoi ta 
thu&ng lam, sau do, Ngu&i noi tiep: Day la l&i nhdn 
nhu day tinh thuong tie Dang Oai nghiem vd Quy en luc 

gui den ho. Sau do, Ngu&i all lai noi ve mot so ddu 
hieu cua Ngdy tan the ... cho den doan Ngu&i noi: Nay 
Sheikh Ahmad! Hay truyen dat lai cho ho nghe ve l&i 
nhdn nhu nay, b&i no la l&i duac ghi chip lai tie Van 
ban luu trie (Lawhul-Mahfu-z) tren cao bang cay viit 
dinh minh. Ai ghi chip l&i nhdn nhu nay lai vd truyin 
tdi no di tie xu s& nay din xie s& khdc, vd tie noi nay din 
noi khdc thi ngu&i do si duac xdy cho mot lau dai 

49 



trong Thien Dang, con ai khong ghi chep no lai va 
truyen tdi no di thi nguai do se khong duac huang 
quyen lai cdu xin an xd cua ta vdo Ngay phuc sinh, va 
nguai ghi chep no lai neu nhuy ngheo thi Allah se cho 
y giau cd hodc neu nhu y thieu na thi Allah se giup y 
thanh todn na nan cho y, hodc neu nhu cd toi Allah se 
tha thu toi loi cho y va cho cha me cua y bai hong phuc 
cua lai nhdn nhu nay. Va nguai nao trong so nhung 
nguai be toi cua Allah khong ghi chep no lai thi guang 
mat cua y se bi sdm toi a dai nay va Dai sau.) 

Tren day la phan torn tat ve lai nhan nhu bia dat 

ma co nguai da gan cho thien su cua Allah iH. Qua 
that, chung ta da nghe rat nhieu ve loi di huan bia dat 
nay trong nhieu nam qua, no da lan truyen rong rai 
trong thien ha va trong cac cong dong voi nhiing loi 
truyen mieng khac nhau. Va co nguoi noi rang Sheikh 

Ahmad nhin thay Nabi Muhammad ® khi ong dang 
ngu va Nguoi da giao pho cho ong loi di huan nay, con 
trong su tuyen truyen lan cuoi ma toi de cap d day cho 
cac dao hun doc gia la nguoi bia dat da noi rang Sheikh 

Ahmad nhin thay Nabi Muhammad thi ong dang 
chuan bi di ngu chu khong phai trong giac ngu hie ong 

da nhin thay Nguoi ip khi ong dang thuc va tinh tao. 

Va ke bia dat da khang dinh trong loi di huan 
nay rat nhieu dieu da cho thay chung toan la nhiing 
dieu gia doi va khong thuc, toi se trinh bay cho cac dao 

50 



huu ve nhung dieu bia dat nay mot lat nua day insha- 
Allah. Qua that, trong nhung nam truoc toi cung da luu 
y cho moi nguoi ve loi di huan bia dat nay cung nhu toi 
da luu y ho rang do la su doi tra, bia dat va khong thuc 
rat ro rang. Cho nen, khi toi nghe va biet duoc ve su 
tuyen truyen loi bia dat do lan cuoi nay thi toi hoi do du 
khong biet co nen viet de neu ra nhving dieu gia doi 
cung nhu su bao dan cua ke bia dat loi di huan khong 
thuc nay hay khong. Vi luc dau toi cu nghi rang loi di 
huan bia dat do se khong lam anh huong den nhiing 
nguoi co nhan thuc dung dan va co suy nghi sang suot, 
nhung khong phai vay, nhieu anh em dao hun da cho 
toi biet rang no thuc su tac dong den rat nhieu nguoi, 
no da lan rong khap thien ha va da co mot so nguoi tin 
tuong vao dieu bia dat do. 

Boi le do, toi thay minh nen viet de neu ro ve su 
viec do, phai trinh bay va giai thfch ro ve su bia dat va 

doi tra da theu det cho thien su Muhammad ^ mong 
rang se khong co ai bi no danh lua. Va nguoi co kien 
thuc va due tin Iman hoac co ban chat ngay chmh va 
nhan thuc dung khi nghien cuu va xem xet can than thi 
se hieu ra rang do la su theu det va bia dat tren nhieu 
phuong dien. 

Va qua that, toi da hoi tham mot so nguoi than 
thuoc cua Sheikh Ahmad, nguoi da bi gan cho la da noi 
ve loi nhan nhu bia dat nay, thi tat ca deu tra loi rang do 
that su la mot dieu bia dat cho Sheikh Ahmad, ong 

51 



khong he noi nhu vay bao gia, va Sheikh Ahmad da 
qua doi mot thai gian kha lau. Ma cho dii that su 
Sheikh Ahmad ma ho noi hay bat ky ai trong so cac vi 
hoc gia nao khac co chiic sac cao to hon khang dinh 

rang da nhin thay Nabi Muhammad a§l trong giac ngu 
hay dang con thuc, va duoc Nguoi nhan gui loi di huan 
thi chac chan do la ke noi doi va bia dat, hoac ke da noi 
voi y ve loi di huan do thuc chat la Shaytan chu khong 
phai thien sir Muhammad boi nhieu diem, tieu bieu: 

Diem thu nhat: Rang thien su Muhammad ® 
sau khi Nguoi da chet thi khong co ai co the nhin thay 
Nguoi trong liic dang thuc. Con ai theo quan niem ngu 
muoi cua truong phai Su-fi khang dinh rang y nhin thay 

Nabi Muhammad ill trong liic dang thuc va tinh tao 

hoac khang dinh rang Nguoi .a§l co den tham du buoi le 
sinh nhat Mawlid hoac khang dinh nhung gi tuong tu 
thi qua that do la mot su sai lam toi te vo cung, mot su 
sam bay qua muc, di nguoc lai voi Qur'an va Sunnah 
cung nhu quan diem chung cua cac hoc gia Islam. Boi 
vi nguoi chet chi ra khoi coi mo vao Ngay phuc sinh 
ma thoi chu khong the xuat hien tren the gian nay, nhu 
Allah da phan: 

(16 t15 :j °jj»>) ® " 



52 



iRoi sau <36, cac nguai se chet. Roi vao Ngay phuc sinh 
cac nguai se duac phuc sinh tra la$ (Chuong 23 - Al- 
Mu'minun, cau 15, 16). 

Allah, Dang Toi Cao da phan cho chung ta biet 
rang viec phuc sinh tat ca nguai chet se duac dien ra a 
Ngay phuc sinh chii khong phai tren the gian nay. Do 
do, nguai nao noi nguoc lai voi loi phan cua Allah thi 
do ro rang la loi noi doi va bia dat, hoac do la mot su 
sai lech tram trong, y chang hieu biet gi ve su that va 
chan ly ma nhung nguai tien boi ngoan dao truoc kia 
da hieu biet tu duong loi cac vi Sahabah cua thien su 

Muhammad ® va nhung ai da theo ho mot each tot 
dep. 

Diem thu hai: Thien su Muhammad ® khong 
he noi nhung gi trai su that trong luc Nguai con song 
cung nhu sau khi Nguai da chet (neu nhu Allah lam 
cho Nguai co the noi sau khi chet). Va loi nhan nhu 
nay da hoan toan di nguoc lai voi giao ly cua Nguai bai 
nhieu phuang dien (se duac de cap lat nua day), do la 

hinh anh cua Nguai ® co the chi duac nhin thay trong 
giac ngu ma thoi. Nhu vay, nguai nao nhin thay Nguai 

IH trong giac ngu voi mot hinh hai cao quy thi chac 
chan y thuc su nhin thay Nguai bai le Shaytan khong 
the bien hoa thanh hinh anh cua Nguai duac giong nhu 
nhung gi duac noi trong cac Hadith xac thuc. 



53 



Tuy nhien, van de cua moi sir viec la d due tin 
Iman, su trung thuc, long ngay chmh va uy tin cua 
ngudi nhin thay rang lieu y cd thuc su nhin thay Nabi 

Muhammad HI bang hinh anh that cua Ngudi hay la 
mot hinh anh nao khac? 

Va neu nhu co mot Hadith duoc cho la loi noi 

cua Nabi Muhammad ip luc con song nhung no duoc 
dan truyen bang duong dan truyen khong dang tin cay 
do nhung ngudi dan truyen khong trung thuc thi no 
khong duoc phe chuan cung khong duoc lay lam co so 
cho giao luat hay mot giao dieu nao do; hoac neu nhu 
Hadith duoc dan truyen bang duong dan truyen chmh 
xac va dang tin cay nhung noi dung va y nghia cua no 
lai trai voi noi dung va y nghia cua Hadith duoc dan 
truyen do nhung ngudi dan truyen dang tin cay hon ve 
mat kien thuc cung nhu ve mat pham chat due hanh cua 
ho ddng thdi cung khong the gop chung Hadith lai de 
rut ra mot noi dung y nghia thi Hadith thu hai do nhiing 
ngudi dan truyen dang tin hon se la dieu thay the cho 
Hadith thu nhat kem hon ve muc do tin cay. Con neu 
nhu khong the nhu vay cung nhu khong the gop chung 
hai Hadith voi nhau thi bat buoc phai gat bd Hadith 
kem hon ve muc do tin cay va trung thuc va phai coi no 
la Hadith khong dat tieu chuan, khong duoc ap dung. 

Nhu vay, se nhu the nao voi mot loi di huan tu 
thien su Muhammad m> ma khong biet rd ngudi dan 



54 



truyen loi di huan do la ai, khong biet ro nguoi do la 
nguoi co trung thuc va dang tin cay chang? Di nhien la 
phai gat bo va loai tru no, khong can phai xem xet gi ca 
ngay ca no khong mang noi dung va y nghia trai nguoc 
voi giao luat. Va se nhu the nao nua neu loi nhan nhu 
lai chiia dung bao dieu chi ro su bia dat va doi tra trong 
do? Di nhien, do la mot su noi doi va theu det mot each 

ro rang cho loi noi cua thien su cua Allah ^ va mang 
den mot giao dieu trong dao ma khong co phep cua 

Allah. Nabi Muhammad da co noi: 

"Ngirdi nao bia dat nhitng gi ma ta khong noi thi y 
hay chudn bi cho ngoi cua minh noi Hda nguc" 
(Ahmad). 

Va qua that, ke bia dat loi di huan nay da bia dat 

cho thien su Muhammad tH nhung gi Nguoi khong he 

noi, y da noi doi cho Nguoi ft bang mot su theu det vo 
cung nghiem trong. Do do, y se bi trung phat nhu da 
duoc hua trong loi Hadith va di nhien y dang bi trung 
phat, tru phi y quay dau sam hoi va cong bo voi thien 
ha rang y da noi doi va bia dat loi nhan nhu nay cho 
thien su cua Allah boi vi nguoi nao da loan truyen va 
pho bien nhiing dieu sai lenh va khong dung su that cho 
cong chung thi su sam hoi cua y se khong dung va 
khong duoc chap nhan ngoai tru y phai thong bao va 

55 



cong bo truoc cong chiing ve su an nan sam hoi do, de 
dan chiing biet duoc y da da thua nhan sai trai minh ve 

viec y da bia dat loi noi cua thien su Muhammad HI. 
Allah, Dang Toi Cao phan: 




(160 4159 :S jlJ\ ojjJ) A © ^!*>-j\ 



^Qua that, nhung ai giau giem nhirng gi ma TA ban 
xuong tu nhirng bang chirng ro ret cung ntnr chi dao 
duoc trinh bay minh bach cho nhan loai trong Kinh 
sach thr ho la nhirng ngrroi se bi Allah va ngirdi doi 
nguyen rua. Ngoai tm, nhirng ai biet sam hoi va phuc 
thien va cong bo (srr that) thi ho moi la nhirng ngirdi 
duoc TA chap nhan su sam hoi. Va Qua that, TA la 
Dang hang tha thu va khoan dung^ (Chuong 2 - 
Albaqarah, cau 159, 160). 

Nhu vay, Allah, Dang Toi Cao da phan rat ro 
trong cau kinh thieng lieng tren rang ai che giau su that 
thr viec sam hoi cua y se khong duoc chap nhan cho 
den khi nao y da phuc thien va cong bo lam sang to 
truoc cong chung van de ma y da che giau. 

56 



Allah, Dang Toi cao thuc su da hoan chinh ton 
giao cho dam be toi cua Ngai va Ngai da hoan tat an 
hue cua Ngai cho ho thong qua viec Ngai cu phai thien 

su Muhammad Hi den cho nhan loai va Ngai da mac 
khai cho Nguoi mot giao luat hoan chinh va Ngai da 
cho Nguoi chet sau khi Nguoi da hoan tat su mang, 
nhu Allah da phan: 

^Ngay horn nay TA (Allah) da hoan chinh cho cac 
nguoi ton giao cua cac nguoi; ta cung da hoan tat an 
hue cua TA cho cac nguoi va TA da hai long lay Islam 
lam ton giao cho cac nguoi)t (Chuong 5 - Al-Ma'idah, 
cau 3). 

Con nguoi bia dat 16i di huan nay lai mang no 
den vao the ky thii muoi bon sau nay, y muon gan dieu 
lech lac vao ton giao cua moi nguoi, y muon vach ra 
mot ton giao moi cho ho, y tu bien tu dien noi rang ai 
theo duong loi cua y se duoc vao Thien Dang con ai 
khong theo se phai vao Hoa nguc, y muon bien loi di 
huan bia dat nay cua y thanh mot thu vi dai va thieng 
lieng hon ca Qur'an, cho nen y da noi trong loi bia dat 
cua y: "Az ghi chep lai di huan nay lai va truyen tdi no 
di tie xu so nay den xu so khdc, va tie noi nay den noi 



57 



khac thi nguai do se duac xdy cho mot lau ddi trong 
Thien Dang, con ai khong ghi chip no lai va truyen tai 
no di thi nguai do se khong duac huang quyen lai cdu 
xin an xd cua ta vao Ngdy phuc sinh v '. 

Va dieu nay la sir noi doi toi te va xau xa nhat 
trong su noi doi, la nhung bang chvrng chi ro sir doi tra 
va bia dat cua loi di huan cung nhir da cho thay nguoi 
bia dat khong biet xau ho va e ngai va y la mot ten that 
bao gan trong van de noi doi. Boi le, mot nguoi viet 
kinh Qur'an Thieng Lieng va truyen tai no di tu xii nay 
den xu khac hoac tu mot diem nay den mot diem khac 
cung khong duoc ban cho an phuc giong nhu vay neu 
nhu y khong thuc hanh va lam theo nhung gi trong 
Qur'an chi bao thi lam sao mot nguoi viet loi bia dat va 
doi tra roi truyen tai no di tu noi nay den noi khac co 
the duoc ban cho an phuc day?! Con doi voi nguoi nao 
khong viet Qur'an va cung khong truyen tai no di tu xu 
nay den xu khac thi cung khong phai la ho khong duoc 

Nabi HI cau xin an xa vao Ngay phuc sinh neu nhu y 
van co due tin Iman vao Qur'an va chap hanh theo 
dung chi dao va menh lenh cua no. Va dieu bia dat nay, 
mot minh no cung da du de noi len tmh khong chan ly 
cua toan loi di huan cung nhu du de danh gia rang 
nguoi truyen dat no la mot ten noi doi, lao xuoc va ngu 
dot den ngo ngan va dan don, y thuc chat khong biet gi 

ve nhung dieu chi dao ma thien su Muhammad ^ da 
mang den. 

58 



Va trong loi di huan nay, tat ca nhung dieu 
dirge noi trong do toan cho thay sir bia dat va theu det. 
Cho du, nguoi bia dat loi di huan nay co the thot hang 
ngan lan hoac nhieu hon the rang do la sir that, hoac 
cho du y co the rang ban than y se chiu su trung phat vo 
cung nang ne va dau don neu nhu y noi doi va khong 
trung thirc, thr xin the boi Allah, the boi Allah dieu do 
van mai la su bia dat nghiem trong va sai quay toi te 
nhat. Va chiing toi xin chung nhan truoc Allah, Dang 
Toi cao va truoc nhung vi thien than dang hien dien 
cung voi nhiing ai da doc qua quyen sach nay trong so 
nhirng nguoi Muslim rang loi di huan nay la mot su bia 

dat va doi tra cho thien su cua Allah va chac chan 
Allah se ha thap nguoi nao da doi tra va se trung tri y 
mot each thich dang. 

Co rat nhieu diem khac niia cho thay loi di huan 
duoc noi tu dau den gio la bia dat va theu det khong co 
thuc, tieu bieu: 

Diem thu nhat: Trong loi di huan co noi: (b&i 
qua that tie ngay thu sdu nay den ngay thu sdu ke tiep 
co t&i mot tram sdu chuc ngan nguoi chet khong nam 
trong ton gido Islam). Dieu nay thuoc ve the gioi o coi 

vo hrnh, va Nabi Muhammad Hi sau khi da chet la da 
cham dut loi mac khai, hon niia, khi con song tren the 

gian Nguoi iH cung khong the biet dieu o coi vo hrnh 



59 



thi lam sao Nguoi co the biet khi da chet? Allah, Dang 
Toi Cao da phan: 

5jj^) ^ v4^lf p£\ M ^\y>- (£^& ^J=>} Jjll ^ ji^ 

(50: r UT4l 

^Hay bao ho (Muhammad!): Ta khong he noi voi cac 
nguai rang ta giu kho tang cua Allah va ta cung khong 
he biet dieu vo hinh) (Chuong 6 - Al-An'am, cau 50). 

(65:J^JI 

^Hay bao ho (Muhammad!): Khong mot ai trong cac 
tang trdi va trai dat biet duoc dieu vo hinh ngoai tru 
Allah) (Chuong 27 - Annaml, cau 65). 

Va trong mot Hadith xac thuc, Nabi 
Muhammad ill co noi: 

U^" J jsli .j]jJu 1 U t_£j^ Si tiJui :£) J Ills « <J_Uw4 



60 



;? * j * ' ^ ^ * ^ <» ^ 

S ^ !\< Zt^" (_p (Jp t£olj f-fc-P^ < T*rfP^ C— »J (3-4-*>' 

"Vao A^aj /?/i«c sin/t, s<? co nhwng ngwoi bi duoi ra 
xa khoi Hawdh (I) ciia ta, ta lien noi: Thwa Thwang Be 
cua be toi, ho thuoc cong dong cua be toi, ho thuoc 
cong dong ciia be toi. Ngay luc do, co loi bao ta: Qua 
that, ngwoi khong hay Met nhung gi ma ho da lam 
sau khi ngwoi chet du The la, ta noi giong nhw ngwoi 

be toi ngoan dao (twc Nabi Ysa $M\) da noi: CVa be 

toi la mot ngudi lam chiing cho ho trong suot thoi gian 
be toi con song cung voi ho, nhung khi Ngai dua be toi 
len cung voi Ngai, thi Ngai la Dang Giam sat ho va 
Ngai lam chiing cho tat ca moi viec lam ciia ho^ 
(Chwffng 5 - Al-Ma-idah, cau 117)" (Albukhari, 
Muslim). 



(1) Alhawdh, la mot cai ho nuoc to danh cho nhung ngudi co clue 
tin, ai uong no se khong bao gid khat nua. Allah ban cho moi vi 
Nabi va cac tin do cua ho mot cai ho hawdh nay, trong do hawdh 

cua Nabi Mohammad ® va cac tin do cua Ngudi to hon het va 
nuoc trong no co mau trang tu sua, ngpt nhu mat ong mang huong 
thom cua xa huong, trong ho co nhung do miic bang vang va bac 
chieu sang lap lanh nhu cac vi sao. 



61 



Diem thu hai: Trong loi di huan bia dat do co 

noi (va nguoi ghi chip no lai neu nhuy ngheo thi Allah 
se cho y giau co hoac neu nhu y thieu no thi Allah se 
giup y thanh todn na nan cho y, hoac neu nhu co toi 
Allah se tha thu toi loi cho y va cho cha me cua y boi 
hong phuc cua lai di huan nay). Day qua la mot loi noi 
doi qua muc, la minh chung ro rang cho su bia dat va 
theu det cua loi nhan nhu, la minh chung noi len su 
khong biet ho then cua nguoi bia dat truoc Allah va cac 
be toi cua Ngai. Boi le, ba dieu trong loi nhan nhu 
khong phai se dat duoc chi bang each viet Qur'an 
thieng lieng vay thu hoi lam sao co the dat duoc ba dieu 
do doi voi ai viet loi di huan bia dat va theu det nay?! 
Thuc te, nguoi bia dat chi muon dieu xau do la danh 
lua moi nguoi, y muon tuyen truyen no di rong rai nen 
da noi the de moi nguoi viet ra va tuyen truyen giup y, 
y da danh lua moi nguoi bo qua nhSng viec lam ma 
Allah da chi dao va qui dinh cho ho, y da bien loi di 
huan nhu bia dat do thanh mot phuong tien de den voi 
su giau co, su thanh toan no nan va de duoc tha thu toi 
loi. Cau xin Allah phu ho va che cho tranh khoi nhving 
dieu sam bay va sai quay cua Shaytan. 

Diem thu ba: Trong loi di huan bia dat co noi: 
( Va nguoi ndo trong so nhung nguoi be toi cua Allah 
khong ghi chip no lai thi guong mat cua y se bi sam toi 
o doi nay va Doi sau). Va day cung la dieu noi doi va 
bia dat qua muc, la mot minh chung ro rang chi ro su 



62 



bia dat va theu det cua 161 di huan, mot minh chung noi 
len su doi lua cua nguoi bia dat. Lam sao nguoi co khoi 
6c tinh tao va biet suy nghi dung muc co the tin rang ai 
viet lai di huan do mot nguoi dan 6ng khong duoc ai 
biet den d the ky thu mudi bon theu det va bia dat cho 

thien su cua Allah Hi. Lam gi co chuyen: Ai khong viet 
loi di huan do thi guong mat se sam toi tren doi nay va 
Doi Sau, roi ai viet no neu ngheo se duoc giau len, roi 
khong mac no, roi duoc tha thu het toi loi. Day qua la 
mot dieu bia dat va phi bang nghiem trong. 

Va qua that diem neu tren da chung minh rat ro 
rang ve su bia dat va theu det cua loi di huan, cho thay 
su bao gan cua nguoi bia dat truoc Allah va su khong 
biet xau ho cua y truoc Allah cung nhu truoc thien ha. 
Chang phai da co rat nhieu cong dong da khong ghi 
chep loi di huan bia dat kia nhung guong mat cua ho co 
bi den sam dau, va co rat nhieu nguoi da ghi chep no lai 
nhieu lan nhung van mac no, van khong het ngheo. Cau 
xin Allah phu ho va che cho tranh khoi su lech lac cua 
con tim cung nhu bi toi loi che ngu. Va tat ca nhung 
dieu duoc noi trong loi di huan bia dat kia that su 
khong co trong loi giao huan ngay ca ai do co viet va 
ghi chep kinh sach tot nhat trong cac kinh sach 
(Qur'an) di chang nvia thi lam sao nguoi ghi chep loi 
noi toan nhung dieu bia dat sam bay kia lai duoc ban an 
phuc nhu the!? 



63 



Diem thu tu trong cac diem chung minh loi di 
huan la mot su bia dat va theu det, do la loi di huan da 
noi: (Ai tin vao no se trdnh duac hinh phat noi Hoa 
nguc con ai phu nhan no la ke ngoai dao). Day cung la 
mot minh chmig noi len su bao gan cua ke noi doi va 
bia dat. Ke bia dat nay dam ngang nhien keu goi tat ca 
thien ha tin theo loi bia dat va doi tra cua y va y con 
dam khang dinh neu ho tin thi ho moi thoat khoi hinh 
phat cua Hoa nguc va ai phu nhan khong tin la ke ngoai 
dao. Y dam theu det va bia dat doi voi ca Allah. Dieu 
nay di nguoc lai su that, boi ai tin tuong loi di huan do 
moi dang bi trung tri trong Hoa nguc va la ke ngoai dao 
vi loi nhan nhu do la su bia dat, theu det, gian doi 
khong co co so. Ke bia dat chi muon dan thien ha theo 
cai ma Allah khong cho phep, y muon xam nhap vao 
ton giao cua ho nhung dieu khong thuoc ton giao cua 
ho, trong khi Allah da hoan chinh ton giao cua ho cho 
ho mot each day du va hoan hao truoc loi di huan bia 
dat nay muoi bon the ky. 

Do do, cac dao huu doc gia hay thuc su luu y! 
Hay coi chung, cho tin vao nhung dieu bia dat nhu vay. 
Qua that, dieu chan ly luon mang den anh hao quang, 
no khong lan Ion voi dieu khong thuc va sai quay. Cac 
dao huu hay di tim chan ly, hay hoi mam nhung nguoi 
trong gioi hieu biet tu cac hoc giao chfnh true ve nhiing 
dieu minh nghi ngo, dung de bi cam do boi su the thot 
cua nhiing ke noi doi va gian tra. Qua that, Iblis da tung 



64 



the thot voi to phu va to mau cua chung ta - Adam va 
Hauwa - rang han la nguoi khuyen nhu chan thanh 
nhung thuc chat han la mot ten Kra dao va doc lao toi te 
nhat trong nhung ke doc lao, dieu nay da duoc Allah, 
Dang Toi cao phan bao cho biet, Ngai noi: 

iWa han da the voi hai nguoi ho: "Qua that, toi la mot 
ngudi co van tot cho hai ngiroi"^ (Chuong 7 - Al- 
'Araf, cau21). 

Do do, cac dao hmi phai nen canh giac, coi 
chung ban than minh, dung de di theo nhiing ke doi gat, 
nhiing ke voi nhung due tin Iman gia tao, co nhung loi 
noi va hanh dong sam bay voi y dinh khien nguoi khac 
lam lac khoi chan ly. 

Cau xin Allah bao ve toi va cac dao huu cung 
voi toan the anh em dao huu Muslim tranh khoi dieu 
xau cua Shaytan, nhung tai hai va sai quay cua nhung 
nguoi lam lac, nhung dieu xau tu nhung ke thu cua 
Allah, nhung ke luon muon dap tat anh sang cua Allah 
bang su pha roi cua chung, chung muon lam hon don 
ton giao cua moi nguoi, nhung Allah van luon hoan tat 
anh sang cua Ngai, van luon gianh thang loi cho ton 
giao cua Ngai cho du nhung ke thu cua Ngai tu dong 
bon cua Shaytan khong hai long va ghet dieu do. 



65 



Con rieng doi voi dieu ma nguoi bia dat da bia 
dat loi noi cua thien su Muhammad la dieu sai trai rat 
ro rang can dugc len an va loai bo. Qur'an thieng lieng 
va Sunnah tinh khiet da canh bao ve muc dich cua no 
va Qur'an va Sunnah la nguon chi dao va huong dan 
qua day du. 

Cm xin Allah cai thien tinh trang cua toan the 
nguoi Muslim, xin Ngai hay dan dat va phu ho cho ho 
luon di theo dieu chan ly va con duong ngay chmh, xin 
Ngai hay lam tinh ngo de ho luon biet thuc tinh quay 
dau tro ve sam hoi voi Ngai ve nhung toi loi cua ho, 
boi qua that Ngai la Dang hang tha thu va khoan dung, 
Dang toan nang tren moi thu. 

Con doi voi nhung loi bia dat da noi ve nhiing 
dau hieu cua gio khac cua Ngay tan the thi cac Hadith 
cua Nabi da trinh bay rat minh bach ve cac dau hieu cua 
Ngay tan the, va kinh Qur'an cung chi ra mot so dau 
hieu. Do do, ai muon biet dieu do thi hay tim hieu d cac 
sach Sunnah, nhiing cuon bien chep cua cac hoc gia 
day due tin Iman, chu con nguoi khong can den su giai 
thfch cua mot ke bia dat va doi gat, dung dieu khong 
thuc phu len dieu chan ly. Va tat ca moi su viec deu do 
Allah dinh doat, khong co quyen luc va sue manh nao 
khac quyen luc va sue manh cua Allah, Dang Toi Cao 
va VI Dai. 



66 



.JjjjJi jLlo-U 4£-Uj1j AjUwsIj J 

Moi loi ca nggi va tan duong kinh dang len Allah, 
Dang Chu Te cua toan vu tru, cau xin Allah ban sir 
bang an va phuc lanh cho vi be toi cua Ngai, vi thien sii 
trung thuc va chan chmh cua Ngai, cho dong doi cua 
Ngudi cung vol nhung vi bang huu cua Ngudi cung 
nhu cho nhung ai di theo con duong tot dep cua Ngudi 
cho den Ngay tan the. 




67 



